“ r2 
Thức tinh 
Kiếp Nhân Gian 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Thức tỉnh 





Kiếp Nhân Gian 
Thức tỉnh 


"Có thể anh sẽ không vui khi tôi nói ra những lời dưới đây 
bằng một bài viết nhưng anh biết rồi đó, tôi yêu quý anh 
như một người bạn và kính trọng anh như một người anh, 
những kỷ niệm thuở nhỏ và cho đến bây giờ tôi vẫn nâng 
níu và gìn giử. Anh cũng biết tôi sắp có một chuyến đi xa, 
rất xa mà ngày về thì không thể nào biết trước được...Nếu 
bây giờ không nói thì biết đâu mãi mãi sẽ không bao giờ còn 
cơ hội để nói nửa...Anh hiểu tôi mà phải không? " 


Thức tỉnh 

Chiều nay anh lại lén lút hẹn hò với người đàn bà 
đó. Dù biết rằng đó là một tội lỗi song chẳng biết người đó 
có một sức mê hoặc thầm kín nào đó khiến anh không sao 
dứt ra được. Nằm cạnh vợ mà hình ảnh xinh đẹp, giọng nói 
ngọt ngào, tình tứ cứ hiện ra trong anh. Thâm tâm anh 
đang diễn ra sự so sánh giửa hai người đàn bà, một đã gắn 
bó, chung sống hơn hai chục năm từ thuở còn hàn vi, cơ 
cực, một quen biết rất đổi tình cờ...để rồi nỗi thất vọng về 
người bạn đời cứ trào dâng trong anh. Chị gây gò, nước da 
đen sạm, bàn tay thô ráp. chai sân. lại mộc mạc quê mùa, 
chẳng bao giờ biết nói với chồng một câu yêu đương hay thể 
hiện một cử chỉ âu yếm. Suốt ngày cứ tất bật với công việc 
đồng áng, việc nhà nước và bếp núc nên chị ăn mặc rất giản 
dị nếu không muốn nói là có chút lôi thôi, luộm thuộm. 
Thỉnh thoảng, anh có mua cho bộ quần áo mới thì lại 


ngượng ngùng, xấu hổ không dám mặc vì "màu sắc trẻ 
trung, điệu đà quá" "li chít sát người làm mất cả tự nhiên" 
hoặc " áo may kiểu gì mà cổ rộng quá thế này"... Hoàn toàn 
đối lập với chị, người đàn bà mà anh mới quen rất khéo léo 
trong cách trang điểm, ăn mặc. Những bộ váy mà cô ấy 
mang trên người luôn khiến anh ngất ngây chiêm ngưỡng 
mãi mà không chán mắt. Đôi mắt đưa tình, dự chiều 
chuộng của cô ta luôn mang kại cho anh những giây phút 
đắm say, cuồng nhiệt như thời trai trẻ...Càng nghĩ anh càng 
chán người vợ nông dân chân lấm tay bùn mà mỗi dịp miễn 
cưởng phải xuất hiện cùng, mọi người cứ chế diễu anh là " 
trông như hai chị em " và khao khát giá như có được một 
người vợ là người đàn bà kiều diễm đó trong vòng tay suốt 
phần đời còn lại. Từ ngày quen biết cô ta,anh bị cuốn vào 
cuộc tình vụng trộm đầy mê muội nên thờ ơ, lạnh nhạt với 
gia đình. Đôi lúc anh đã nghĩ đến giải pháp chia tay chị, để 
được hưởng một cuộc sống mà anh cho là thiên đường bên 
người tình mới.... 

Anh bị tai nạn giao thông nên phải nhập viện. 
Chị kể cận khuya sớm chăm sóc anh. Bàn tay thô ráp, đen 
đúa của chị đút cho anh từng muỗng cháo, ngụm nước, viên 
thuốc...Chị lo lắng đến gầy sụt cả người đi. Đôi mắt chị 
quầng thâm vì thiếu ngủ. Một đêm tỉnh giấc anh thấy chị 
ngồi cạnh giường anh thiếp đi trong mệt mỏi. Bàn tay anh 
vẫn được bao bọc trong sự ấm nóng trong đôi tay chị. Chưa 
bao giờ anh cảm nhận được một tình yêu chân thật mà 
thiêng liêng sâu nặng chị dành cho anh như lúc này.Tự nhiên 
hai hàng nước mắt cứ trào ra không sao ngăn nổi. Anh dằn 


dặt vì cảm giác có lổi với vợ con. Anh có ngày công thành 
danh toại như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh thầm lặng 
nhưng lớn lao của chị. Chị đã thay anh chăm sóc, phụng 
dưỡng Cha Mẹ chồng, nuôi nấng các con khôn lớn, trưởng 
thành để cho anh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Từng có 
lúc anh nao núng, chùn bước trước những khó khăn, thử 
thách và muốn buông xuôi tất cả, song nhờ sự động viên, an 
ủi của chị mà anh đã vững tâm đứng dậy. Tình yêu chị dành 
cho anh không giống như thứ cao lương mỹ vị làm cho người 
ta ngon miệng, nhưng nhanh chán mà nó đậm đà, nồng 
đượm như hạt lúa, củ khoai. Người đàn bà mỹ miều kia luôn 
tỏ ra chiều chuộng hết mực, song từ ngày anh nằm viện cô 
ta chưa một lần ghé thăm hay nhắn gởi một lời. Anh chợt 
rùng mình khi nhận ra bản chất vụ lợi, tầm thường ẩn dưới 
nét duyên dáng, xinh đẹp của cô ta... 

Anh quàng tay ôm chị vào lòng. Những kỹ niệm 
đắm say, mơ mộng ngày yêu nhau bổng ùa về trong ký 
ức... 

3h ngày 29/03/07 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Kiếp Nhân Gian 
VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 12 tháng 5 năm 2007 


